MUA BẾP TỪ HÃNG NÀO TỐT? 


Bếp từ là một công cụ hữu ích an toàn, tiết kiệm và tiện ích của chị em nội trợ. 
Trên thị trường hiện nay có bày bán rất nhiều sản phẩm bếp từ đa dạng về mẫu mã, 
giá cả. Tuy nhiên sở hữu được một chiếc bếp từ tốt thì nên mua của hãng nào là lo 
ngại của không ít gia đình. Hiểu được những băn khoăn của người tiêu dùng, 
chúng tôi xin chia sẻ thông tin về một số hãng bếp được ưa chuộng nhất hiện nay 
để bạn đọc có thể trả lời được câu hỏi mua bếp từ hãng nào tốt ? 


Chất lượng của bếp từ phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ sản xuất, tiêu 
chuẩn chất lượng và những quy định nghiêm ngăt trong sản xuất mà nhà sản xuất 
quy định. Trên thị trường Việt Nam hiện nay, một số hãng được người tiêu dùng 


ưa chuộng như: 




Các hãng có nguồn gốc Châu Ầu: Bosch, Teka, Fagor,..Đây là những hãng tên tuổi 
đã đuợc khẳng định trên thị truờng, có bề dày lịch sử chất luợng đuợc kiểm chứng 
thực tế qua nguời dử dụng sản phẩm. Các sản phẩm này đuợc nhập khẩu nguyên 
chiếc về Việt Nam nên có giá thành cao. Bếp từ của các thuơng hiệu này đều đuợc 
sản xuất theo dây truyền công nghệ hiện đại, sử dụng linh kiện cao cấp chính hãng. 


Các hãng có sản phẩm lắp ráp tại nuớc thứ 3: Faster, Giovani, Abbaka, 
Canzy,...Các thuong hiệu này đuợc nhiều nguời tiêu dùng biết đến với các sản 
phẩm chất luợng có mức giá tầm trung. Chất luợng không hề thua kém so với các 
sản phẩm nhập khẩu Châu Âu. Những model bếp từ của các hãng này đuợc đặt sản 


ĩ ? /\ 

xuât tại các nuớc trên tiêu chuân Châu Au theo đon đặt hàng của hãng. 




Các hãng có nguồn gốc trong nước: Chefs, Koenic,... Hiện nay, trên thị trường Việt 
Nam, Bếp từ Chefs lả thương hiệu đuợc các gia đình ưa chuộng. Các sản phẩm 
bếp từ Chefs có 2 nguồn gốc: nhập khẩu Châu Âu vs lắp ráp trong nước. Chefs là 
thương hiệu của nguời Việt, các sản phẩm nhập khẩu của Chefs sử dụng linh kiện 
cao cấp chính hãng, thuê sản xuất tại Châu Âu theo đơn đặt hàng và tiêu chuẩn của 


thiết kế sản phẩm. 


Nổi bật có các sản phẩm cao cấp: EH-DĨH888, EH-DIH555,... có công nghệ 


Inverter tiết kiệm điện, chức năng ninh hầm ở 3 mức nhiệt độ và nhiều chức năng 
vượt trội khác. Đôi với dòng sản phẩm lắp ráp trong nước: EH-DIH333, EH- 
DIh2000A,...có chất lượng khá tốt, đầy đủ tính năng hiện đại của 1 chiếc bếp từ. 
Hon nữa, giá thành sản phẩm lại họp lý, phù họp với mức thu nhập của nhiều gia 


đình Việt Nam. 


Mua bếp từ hãng nào tốt ? thực sự là câu trả lời rất khó bởi mỗi hãng đều có những 
sản phẩm mang các đặc thù, ưu điểm riêng. Vì vậy, người tiêu dùng có thể tham 
khảo qua bạn bè, người quen chất lượng sản phẩm mà học đang dùng để có thể 
đánh giá được sản phẩm. Và người mua nên tìm hiểu, cân nhắc kỹ để lựa chọn 
được sản phẩm bếp từ hãng nào tốt phù họp với nhu cầu và khả năng kinh tế của 


gia đình mình. 



Để được tư vấn trực tiếp quý khách hãy đến các cửa hàng Thế giới bếp nhập khẩu 


Bếp 68 hoặc truy cập website: www.bep68.vn . Bếp 68 cam kết bán hàng chính 
hãng chất lượng đến tay người tiêu dùng với mức giá tốt nhất trên thị trường. 

Địa chỉ liên hệ: 

Showroom Hà Nội: 256 Khâm Thiên- Đống Đa- HN 
Hotline: 0966.232.626 

Showroom Hải Phòng: 292B Tô Hiệu- Lê Chân- HP 
Hotline: 0984.888.979 

Showroom TPHCM: 16 Hoàng Văn Thụ - P9 - Quận Phú Nhuận - TPHCM 
Hotline: 0968992528 -0966232626 


Click xem ngay những mẫu bếp điện từ mới nhất 



